VÔ NGÃ LÀ GÌ? ~ Bhante Vimalaramsi 
Việc cá nhân hóa những suy nghĩ và câm thọ là nơi “bản ngã” sống. 


Tôi thực hành Phật Pháp từ 1974 và trở thành tu sĩ Phật giáo từ 1986. Cách tôi tiếp cận Phật Pháp 
là thông qua việc thực hành thiền Vipassana. Biện pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu 
ba đặc tính hay ba quy luật của vạn vật. 


Những luật này là: Anicca, Dukkha, Anatta (vô thường, bất toại nguyện, vô ngã). Đó là mọi thứ 
đều vô thường, là nguồn gốc của bất toại nguyện và không có gì là tôi. Khi tôi tham dự hết khóa 
thiền nhập thất này đến khóa thiền nhập thất khác, tôi được nghe nhiều cách diễn đạt về 3 đặc tính 
này, nhiều cách có vẻ hợp lý và thậm chí hấp dẫn. Tôi nghe rất nhiều Pháp thoại và thấy từ Anatta 
được dịch là “không phải tôi, không phải của tôi, không phải bản ngã của tôi, không phải linh hồn 


^ 33 


tôi”. Cách dịch này có vẻ hấp dẫn nhưng tôi không thực sự hiểu. 


Và rôi tôi được nghe mình cân phải kìm nén “bản ngã” hoặc “cái tôi” và sông trong khoảng khắc 
hiện tại. Điêu này lại càng khiên tôi bị rôi. Có thiên sư dạy “bản ngã” hay “cái tôi” là thứ không 
32 


tôt và mình không nên tuân theo nó. Tôi luôn có câu hỏi: “bản ngã” là gì và tại sao nó tệ hại mà 
vôn là nó không tôn tại? 


` 
A %< A2» bá) 


Sau nhiều năm, vấn đề về “cái tôi” hay “bản ngã” ngày càng khó hiểu. Làm thế nào một người có 
thể kìm nén “cái tôi” nếu nó không có? Có nhà tâm lý trị liệu có quan điểm là những người bị 
khủng khoảng tỉnh thần, “cái tôi” phải được xây dựng trước khi được buông bỏ. Rồi rất nhiều ý 
tưởng/ khái niệm khác nhau về “cái tôi” và “bản ngã” và tại sao chúng ta có bản năng, bản ngã và 
siêu ngã (người dịch: quan điển của nhà tâm lý học Freud). Điều này khiến vẫn đề càng mù mịt. 


Sau một thời gian, tôi dừng nói về “cái tôi” là gì và nó đến từ đâu. Thành thật, tôi không hiểu rõ 
lắm. Có những trường phái rèn luyện tâm như Bà La Môn (Ấn Độ Giáo), Hồi Giáo, và Thiên Chúa 
Giáo có những phương pháp đặc thù đề khiến “cái tôi” hay “quan điểm về cái tôi” nhỏ lại. Mỗi khi 
câu hỏi về liệu có linh hồn hay không xuất hiện, thì đường như người ta có ý tưởng về việc có một 
cái “bản ngã” hay “cái tôi” vĩnh cửu nào đó, rồi mô tả nó theo nhiều cách mà không đào sâu bản 
chất. Làm thế nào mà chúng ta có thể hiểu được “bản ngã” hay “cái tôi” nếu không rõ ràng về việc 
nó là gì và nó phát sinh như thế nào? 


bˆˆ—a) 


Dường như tất cả mọi người đều tỏ tường, bởi vì “cái tôi” hay “bản ngã” là từ rất thông dụng! 


Tôi thắc mắc việc này trong hơn 20 năm, cho đến khi bắt đầu nhìn sâu vào các văn bản Phật học 
gôc (Kinh điên Pali nguyên thủy). Tôi nghiên cứu về Giáo lý duyên khởi (trong rât nhiêu năm) và 


nghĩ rằng câu trả lời nằm ở đây. Bởi vì Giáo lý duyên khởi là phần quan trọng nhất của Dhamma 
(Giáo lý duyên khởi là phiên bản chỉ tiết của Tứ Diệu Đề). May mắn thay, tôi bắt đầu thấy bản 
dịch tiếng Anh trong những năm 1900 có vấn đề. Tôi sử dụng nhiều loại từ điển Pali - Anh, mong 
rằng sẽ có những định nghĩa rõ ràng về Anatta. Khoảng thời gian đó, tôi đang hành thiền miên mật 
với việc sử dụng những bài Kinh gốc làm hướng dẫn. Và từ đó, câu trả lời mới trở nên rõ ràng. 


Thông qua thực hành, tôi phát hiện mình không thê dựa dẫm vào bắt kỳ bản chú giải nào về thiền, 
mà phải đi thắng vào bài Kinh Satipatthana (4 nền tảng Chánh niệm) để có được hướng dẫn rõ 
ràng về việc thực hành Chánh niệm hơi thở. Tôi đã đối chiếu một số bản dịch khác nhau của bài 
Kinh và phát hiện những khác biệt lớn trong cách thực hành thiền theo Kinh điển và cách được 
dạy trong sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magøsa). Quyền Thanh Tịnh Đạo vốn được coi là bách 
khoa thư về Thiền Phật học. Tuy nhiên, có rất nhiều hướng dẫn khác với những bài Kinh nguyên 
thủy. 


Tôi nhận thấy hướng dẫn cốt lõi hành thiền chỉ nằm trong bốn câu ngắn. Đó là Thở vô dài, vị ấy 
biết: “Tôi thở vô dài”. Hay thở ra dài, vị ấy biết: “Tôi thở ra dài”. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: 
“Tôi thở vô ngắn ”. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở ra ngăn ”. Điều này nói với tôi, từ khóa 
ở đây là biết (nhận biết), không phải việc tập trung vào hơi thở ở đầu mũi, ở đưới mũi trên môi 
trên, hay tại vùng bụng, hay hướng dẫn tập trung toàn bộ sự chú ý vào hơi thở và bỏ qua mọi điều 
khác. Đoạn này chỉ đơn giản mô tả người thực hành nhận biết khi nào thì có hơi thở dài hay thở 
ngắn, hoặc biết khi nào thở chậm hay nhanh, hoặc biết khi nào thì thô trược hay vi tế. 


Hướng dẫn tiếp theo là: “vị ấy tập: Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô; Cảm giác cả toàn thân, 
tôi sẽ thở ra”. Và từ khóa là vị ấy tập. Việc thực hành bắt đầu có sự tác động. Và đây cũng là nơi 
các bản dịch bắt đầu có sự bất đồng vì dịch giả đưa quan điểm của họ vào bài Kinh. Ví dụ họ cho 
thêm vào ngoặc kép [của hơi thở]. Việc bổ sung này thay đồi hoàn toàn quá trình thực hành và gây 
bối rối. Cái ngoặc kép [của hơi thở] có xu hướng khiến hành giả bỏ qua cơ thể, và chỉ tập trung 
vào “chiều đài của hơi thở - breath body”. Nhưng khi việc thêm thắt được loại ra thì câu này có 
nghĩa là cả cơ thể vật lý. Điều này hợp lý hơn nhiều. Nói cách khác, với hơi thở vào và thở ra, 
hành giả nên cảm nhận toàn bộ cơ thê. Điều này cũng phù hợp với đoạn hướng dẫn tiếp theo: 


“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “4n tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Câu 
hướng dẫn cuối này bị “bơ” hoàn toàn bởi Thanh Tịnh Đạo và một số bản chú giải khác. Điều này 
khiến linh cảm của tôi về việc quay lại và thực hành theo bản Kinh gốc là chính xác. Dù hành giả 
sử dụng hơi thở là đề mục hành thiền thì còn nhiều việc đề làm. Như Giáo lý duyên khởi cho biết, 
chúng ta có cả thân và tâm và cả hai cần được an tịnh (thư giãn). Nếu có căng thắng hay căng cứng 
(tension or tightness) bất kì nơi nào trên cơ thể, hướng dẫn yêu cầu chúng ta cần thư giãn hay an 
tịnh chúng. Đây là một ý tưởng cách mạng về hướng dẫn hành thiền của Đức Phật. Khi hành giả 
thực hành thiền tập trung vào một điểm, đề mục trở thành điểm hút mạnh mẽ đến mức cơ thê và 


cảm giác (cảm thọ) không thể quan sát được. Việc này do khi chú tâm cao độ vào một điểm, cơ 
thê bị bỏ qua hoặc mặc kệ. 


Khi tôi bắt đầu thử nghiệm thiền theo cách này [Kinh], tôi bắt đầu thấy với từng suy nghĩ hay cảm 
giác [bất kế đó là thiện hay bắt thiện] đều tạo gợn căng thắng trong đầu. Đây là căng thẳng rất vi 
tê mà 20 năm thực hành Vipassana chưa bao giờ đê cập đên hoặc thậm chí không nhận thây. 


Do trực tiếp thấy điều này, tôi bắt đầu thư giãn cái căng thắng trong đầu cũng như trong cơ thê. 
Khi tôi thấy không còn bất kì căng thăng nào trong cơ thê và đầu, tôi vẫn có thê thư giãn sâu hơn. 
Và thế là, hít vào thư giãn, thở ra thư giãn... có suy nghĩ phát sinh, buông nó đi, thư giãn, nhẹ 
nhàng đưa chú tâm quay trở lại hơi thở và tiếp tục thư giãn. Nếu một cảm thọ xuất hiện trong tâm 
hay cơ thể, tâm luôn luôn bám theo nó, và bám chặt nó bằng một “ nắm tỉnh thần” (người dịch chú 
thích: nét căng thẳng cực vi tế). Tôi bắt đầu phát hiện ra đây là một dạng sân (ghét bỏ - không 
thích) đối với cảm thọ và điều này tạo ra suy nghĩ về cảm thọ đó. Tại sao tôi không thích nó và 
muốn nó biến đi... Vì vậy tôi buông Suy nghĩ, có nghĩa là không quan tâm đến suy nghĩ nữa... rồi 
thư giãn cái căng thắng trong đầu/cơ thê... tiếp theo tôi để nguyên cái sân với cảm thọ (ghét ® 
với cảm thọ) ở đó, mà không có gắng thay đổi nó hay xua đuổi nó. Cứ đề cái sân trôi nổi như bong 
bóng trong không khí, không cần định hướng. 


Tôi phát hiện ra rằng sự thật của hiện tại là khi cỉm thọ xuất hiện, nó ở đó. Cho dù tôi có thích hay 
không, và tại sao phải đấu tranh làm gì... cứ để nó ở đó mà không chống cự, và thư giãn cái căng 
thắng xung quanh cảm thọ đó và căng thắng trong đầu... Tôi cho phép cảm giác ở đó mà không 
cần thích hay không thích. Tiếp theo, tôi nhẹ nhàng đưa sự chú ý của mình quay về với hơi thở và 
thư giãn, hít vào thư giãn... thở ra thư giãn. Cảm thọ sẽ không đi mắt, và rồi tâm sẽ bị nó cuốn lấy 
và căng thắng lại xuất hiện. Vậy làm gì? Hãy lặp lại quy trình, cho dù tâm bị dính mắc vào cảm 
thọ bao nhiêu lần chăng nữa. 


Tôi bắt đầu nhìn kỹ hơn vào cách thức tâm mình hoạt động, và cách căng thắng nảy sinh thế nào. 
Nó xuât hiện trước khi suy nghĩ phát sinh và mọi việc trở nên rât rõ ràng đây là lý do đê hành 
thiên. Thực hành thiên đê quan sát và hiệu được cách tâm phát sinh, di chuyên và biên mật (sinh, 
trụ, diệt). 


Một lần nữa, tôi xem lại quá trình Giáo lý Duyên Khởi biểu hiện. Tôi nhận ra rằng tôi có thân và 
tâm bởi vì tôi liên tục thư giãn chúng. Tiếp theo tôi thấy sáu cửa giác quan (lục nhập) nơi mà Xúc 
được tạo ra khi có sự gặp gỡ với yếu tố bên ngoài. Ví dự như màu sắc + nhãn thức + mắt = = Xúc. 
Tiếp theo cảm giác (Thọ) phát sinh hoặc dễ chịu hoặc khó chịu hoặc trung tính [bao gồm cả cảm 
thọ trên cơ thê và trong tâm]. Bây giờ tôi bắt đầu quan sát được phần thực sự thú vị: nơi và cách 
mà “Tham ái” phát sinh. 


“Tham ái — craving - tanha” là một từ thường được sử dụng trong Phật học nhưng hiểm khi được 
định nghĩa rõ ràng. Các thiền sư thường chia sẻ “tham ái” là tâm ham muốn. Còn giờ đây tôi trực 
tiếp quan sát được nó qua việc thực hành thiền. Đó là nơi mà cái tâm “thích” hay “không thích” 
phát sinh và cũng là nơi mà căng thắng phát sinh. 


Tiếp đó là “Thủ - Clinging - Upadana” (Chấp thủ - bám víu — dính mắc) và lại thêm một thuật ngữ 
với rất nhiều định nghĩa không rõ ràng. Rất nhiều thiền sư nhấn mạnh mình cần phải buông bỏ 
““Thủ” bởi vì đây là nơi của những dính mắc. Tất cả mọi người đều không muốn bị dính mắc. Tuy 
nhiên tôi nhận thấy từ “Thủ” thực ra là nói đến những suy nghĩ về việc tại sao mình thích hay 
không thích “tham ái”. “Thủ” là những suy nghĩ... hay câu chuyện mà tâm trí tạo ra về việc tại 
sao mình thích hay không thích cái “tham ái”. 


Bây giờ, hãy quay lại câu hỏi ban đầu về Anatta và định nghĩa. Khi tôi bắt đầu quan sát cách tâm 
hoạt động và cách nó di chuyên từ chỗ này bay 2 chỗ khác, tôi thấy có một quy trình phát sinh; và 
đó không phải là “cái tôi” là gì hay tại sao có “cái tôi” mà là làm thế nào để dừng “tham ái” phát 
sinh. Câu hỏi thực sự cần được đề cập là LÀM THẺ NÀO mà “tham ái” phát sinh và biểu hiện; 


và làm thê nào đê mình buông nó, đê rôi không còn sự bât toại nguyện? 


A2» 


Khi mà “tham ái” phát sinh trong đầu hành giả [được biêu hiện là căng thăng hay thắt chặt — tension 
or tightness], nó cũng sẽ xuất hiện trong tâm [được biểu hiện là cảm thọ căng thăng] và cái căng 
thắng này là biểu hiện vi tế của ý tướng sai lầm “cái tôi” hay “bản ngã” phát sinh. Nó là tâm 
“tôi thích” hoặc “tôi không thích”! Và “chấp thủ” phát sinh với đầy những suy nghĩ về việc thích 
hay không thích. Nhưng thậm chí với việc này, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng lắm. 


Hãy quay lại với ba đặc tính của vạn vật và xoay góc nhìn về định nghĩa. Anicca — vô thường — 
thay đổi; Dukkha — khổ - bất toại nguyện; Anatta — bản chất tự nhiên (impersonal nature) của mọi 
điều phát sinh. Cái căng thăng hay “tham ái” hay “tâm thích hay không thích” có chứa ý tưởng 
rằng đó là “của tôi” hay “tôi”. Khi hành giả buông cái căng thắng này, điều gì sẽ xảy ra trong tâm? 


Và khi buông những căng thắng xuất hiện trong cơ thê, cơ thê sẽ thư giãn. Tâm trí trở nên cởi mở, 
trái ngược với trạng thái đóng và khép kín, và rồi cơ thể cũng mềm hơn và được an tịnh (yêu tĩnh). 
Có cảm giác về việc mở rộng và cở mở xuất hiện. Lúc này, hành giả có thể quan sát rất rõ khoảng 
khắc hiện tại và tâm trí được tự do (thoát) khỏi những niềm tin cá nhân là suy nghĩ, cảm thọ, cảm 
giác là của mình, là bản thân mình. Vì thế quá trình tự nhiên (impersonal nature) của mọi hiện 
tượng được quan sát rõ ràng. Nó chỉ là một show diễn hoặc một quy trình không có tính cá nhân. 
Hành giả không yêu cầu suy nghĩ hay cảm thọ phát sinh. Chúng tự phát sinh theo cách của chúng. 
Đó thật sự là quá trình tự nhiên (impersonal process). Điều chúng ta làm trong khoảng khắc 
hiện tại là phát hiện ra mình có bất toại nguyện hay không. 


Khi tôi đi sâu vào việc an tịnh (làm dịu, thư giãn) cả thân và tâm, những hiểu biết về cách mọi thứ 
vận hành, cách mà tôi tự tạo nên cái đau và bất toại ngoại, hiện lên trong tôi. Năm chướng ngại, 
lúc này, mang một ý nghĩa hoàn toàn khác bởi vì đây là nơi mà dính mắc “tôi” mạnh mẽ nhất. Tôi 
thấy Tăng, với việc cho phép suy nghĩ và cảm thọ (cả thân và tâm) được biêu hiện tự nhiên, không 
có gắng xua đuôi hay kiểm soát chúng, bằng cách để chúng được yên... rồi thư giãn.. rồi quay lại 


đối tượng thực hành (hơi thở), cảm nhận cân bằng và an lạc sâu sắc sẽ xuất hiện rõ ràng. Tôi biết 
rằng việc khám phá cách thức chướng ngại phát sinh là mấu chốt để buông bỏ chúng. Tôi dừng 
lại việc đồng hóa cá nhân mình với mọi thứ (%ơ vào mình — take things personally), và co1 đó chỉ 
là một phần của quy trình, chứ không phải là câu chuyện cá nhân. Nó chỉ là một show diễn cuộc 
sống. Bất cứ khi nào hành giả buông được suy nghĩ, cảm thọ hay cảm giác, rồi thư giãn, và quay 
lại đối tượng. hành thiền, họ đang thanh lọc tâm. Tại sao? Bởi vì họ đã buông bỏ những căng thắng 
gây ra bởi niềm tin tất cả mọi thứ diễn ra với họ là việc riêng hay “là tôi” và họ sẽ thấy rõ ràng quy 
trình của tự nhiên. Cách chúng xử lý “tham ái” và “chấp chủ” sẽ cho kết quả chúng ta bất toại 
nguyện hay không. 


Câu hỏi thực sự là làm thế nào mà “tham ái” và “bản ngã ” phát sinh và nó được biểu hiện như 
thế nào trong nhận thức và cơ thể chúng ta? mà thế nào để chúng ta thấy được việc này, trong 
bất cứ điều gì phát sinh, là một phần của quy trình tự nhiên, thay vì nó là “của ta” để kiểm soát? 
Việc cá nhân hóa/ đồng hóa những suy nghĩ và cảm thọ là nơi “bản ngã” sống. Nhưng Phật Pháp 
cho ta thấy răng, tất cả mọi thứ chỉ là một phần của quy trình tự nhiên, ta chỉ quan sát và buông 
bỏ. 


Thuật ngữ “buông bỏ” cũng cần được xem xét để tránh hiểu nhằm. Buông bỏ có nghĩa là để cho 
sự việc diễn ra tự nhiên mà không giữ chúng trong tâm hoặc đê tâm bị dính líu liên quan. 


Khi thực hành thiền theo hướng dẫn trong các bài kinh nguyên thủy, hành giả sẽ trải nghiệm được 
sự chấm dứt bất toại nguyện [Diệt đề - sự thật thứ 3] rất nhiều lần. Và mỗi lần hành giả có trải 
nghiệm này, việc thực hành trở nên sâu sắc hơn và sẽ trải nghiệm niềm vui (hỷ), hạnh phúc (lạc), 
nhẹ nhõm (an tịnh) và cân bằng (xả) [Các yếu tố của tầng thiền] Hơn nữa vẻ đẹp của cách thiền 
này là hành giả ngày một cân bằng hơn trong cuộc sông. Tại sao? Bởi vì thiền không chỉ là ngồi 
bị động trên đêm. Thiền là quan sát các cử động của tâm và buông, thư giãn và quay trở về với 
làm những việc hàng ngày. Vì thế, chúng ta ngày một thêm an tĩnh và cân bằng. 


Đề mục hành thiền có thê là hơi thở hoặc có thê là Tâm Từ. Nhưng tầm quan trọng của việc buông 
bỏ, thư giãn và quay trở lại với đề mục là cực kì quan trọng. Rất nhiều người học chia sẻ với tôi là 
nó không hiệu quả. Nhưng khi tôi hỏi lại, họ thường buông bỏ và thư giãn nhưng không qua lại đề 
mục. Vậy đương nhiên là nó sẽ không hiệu quả nếu như họ chỉ dùng một phần của hướng dẫn. 
Trong hoạt động hàng ngày điều quan trọng là theo đúng hướng dẫn và luôn quay về với đề mục 
hành thiên. Bằng cách này, họ có thể tự quan sát thấy những chuyên động của tâm và bắt đầu thấy 
cuộc sông là một phần của quy trình tự nhiên. 


(Ngày T7 tháng I năm 2003) 


Nguyên sốc tại: https://Iibrary.dhammasukha.org/what-is-anatta.html 


Giới thiệu ngắn về thây Bhamte Vùmalaramsi 


Bhante Vimalaramsi là nhà sư người Mỹ với hơn 40 năm kinh nghiệm hành thiền. Ngài thường tổ 
chức các khóa thiền nhập thất tại Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ. Bhante thành lập Trung Tâm Thiền 
Dhamma Sukha gần St. Louis, Missouri. Một vài đầu sách Ngài đã xuất bản "The Anapanasati 
Suffa: A Guide to Tranguil Wisdom Meditation", "Breath of Love”, and "Moving Dhamma”. 
Bhante là đại diện của Mỹ trong Hội nghị Phật Giáo Quốc tế (World Buddhist Summnt) tại Kobe, 
Nhật. 


Giới thiệu về Bhante Vimalaramsi 


Bhante Vimalaramsi là nhà sư người Mỹ, quy y tại miền Bắc Thái Lan vào 1986, năm 40 tuổi. 
Ngài rời Mỹ đề tìm cầu giải thoát qua hành thiền từ đầu thập niên 80 và quyết định từ bỏ toàn bộ 
sở hữu vật chất. Trước đó, khởi đầu từ 1974, Ngài tham dự những khóa thiền Vipassana tại 
California. Rồi ngài phục vụ dài hạn tại Trung tâm thiền tại San Jose, California cho tới năm 1977. 


Bhante Vimalaramsi đã học dưới hướng dẫn của nhiều thiền sư nổi tiếng tại Châu Á. Trong số đó 
là Ngài U Pandita, U Lakkhana, U Silananda, U Janaka, U Dhammananda, U Dhammapia và Ngài 
gặp thầy Mahasi Sayadaw. Ngài cũng học tập đưới hướng dẫn của thầy Mingun Sayadaw, vị sư 
thuộc lòng toàn bộ Tam tạng Kinh điển, và ngài Sayadaw U Thatilla. Những vị thiền sư khác mà 
thầy dành nhiều thời gian cùng là cố hòa thượng K Sri Dhammananda, Bhante Punnaji, Ajahn 
Yanitra, AJahn Buddadasa, AJahn Cha Lee, và AJahn Santititho. 


Bhante thực hành Vipassana rất miên mật trong 20 năm đầu tiên dưới hướng dẫn của U Pandia & 
U Janaka. Cuối cùng, khoảng năm 1990 Ngài được yêu cầu trở thành thiền sư vì đã đạt đến đích 
cuối cùng của thực hành theo hướng dẫn của các Sayadaws. Ngài do dự vì thấy mình chưa “hết 
khổ”. Ngài cũng cảm thấy chưa có sự thay đối tính cách về bản chất như việc Giác ngộ nên đem 
lại, dù đã trải qua 16 bậc Tuệ Minh Sát, như hướng dẫn của Sư Mahasi Sayadaw. 


Thay đổi con đường 


Từ 1992 đến 2000, ngài dành toàn bộ thời gian đề “kinh nghiệm trực tiếp bằng nghiên cứu Kinh 
điển và hành thiền”. Giai đoạn đầu, Ngài trú tại thiền viện với K Sri Dhammananda tại Malaysia 
và dạy thiền Tâm Từ. Rồi ngài có sự chuyển đổi con đường thực sự khi gặp vị hòa thượng Sri 
Lanka, Bhante Punnaji, cũng tại Malaysia. Sư Punnaji khuyên “Hãy chỉ đọc Kinh, rồi thực hành”. 
Điều này cực kì quan trọng với Bhante Vimalaramsi, vì những bản chú giải ảnh hưởng rất lớn tới 
cách Bhante đón nhận Dhamma trong giai đoạn đó. 


Khi Bhante nghe lời khuyên của Bhante Punnaji, Ngài tự khám phá tính hệ thống tự nhiên của 
Phật Pháp. Trong từng bài Kinh, Ngài thấy những yếu tô của Tứ Diệu Đế, của Bát Chánh Đạo và 
Giáo Lý Duyên Khởi (Thập Nhị Nhân Duyên). Giáo lý Duyên Khởi là cốt lõi trong lời Đức Phật 
dạy. Ngài phát hiện ra từ “Sutta”, theo nghĩa đen, là “sợ chỉ” và nhiều sợi chỉ gộp lại, sẽ tạo thành 


bộ quần áo hoàn chỉnh; một SỢI chỉ không tương đương bộ quấn áo. Thông qua trải nghiệm thực 
tế, Bát Chánh Đạo trở nên sống động và rõ ràng. Và khi Ngài nhận ra Dhamma, Ngài câm Trung 
Bộ Kinh tới một hang động ở Thái Lan, và dành 3 tháng, với một con rắn hồ mang làm bạn đồng 
hành, đọc và thực hành chỉ theo Kinh hướng dẫn. Trong thời gian ngắn, Ngài chia sẻ, Ngài có 
những trải nghiệm thiền sâu chưa bao giờ được như vậy. Dự định hai tuần nghiên cứu Kinh điển, 
biến thành ba tháng thực hành miên mật. Trong khoảng thời gian này, T.W.I.M hay Thiền Quán 
Trí Huệ Tĩnh chỉ dựa trên Kinh điển nguyên thủy ra đời. Ngài phát hiện ra cách nhìn nhận về Jhana 
hoàn toàn khác. Nibbana là khả thi ngay trong đời này! 


Mở Trung tâm thiền tại Mỹ 


Vào năm 2002, một thửa đất được cúng dường tới Ngài. Năm 2003 Ngài thành lập United 
International Buddha Dhamma SocIety [UIBDS] và sáng lập Trung tâm thiền Dhamma Sukha 
(DSMC) vào 2004. Hiện tại, Ngài cư ngụ và giảng dạy tại Trung tâm, khu vực Missouri, phía Nam 
St. Louis. Ngài tổ chức các khóa thiền tại Châu Á và Châu Âu trong những tháng mùa đông. 


Bhante cũng thường tô chức các khóa thiền tại Malaysia, Đức, Indonesia, Hàn Quốc, Sri Lanka và 
nhiều địa điểm tại Mỹ. Các bài Pháp thoại của Ngài được ghi lại, và được đăng tải trên youtube 
hoặc thư viện trực tuyến Dhamma trên website. Các bản dịch sang nhiều ngôn ngữ khác cũng được 
đăng tải tại đây. 


